GIÁO PHẬN VINH 
VĂN PHÒNG TỎA GIÁM MỤC 

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An 
Điện thoại: (+84) 2383 861 171 
Email: vptgmvinh@gmail.com 

Số 0917/TB-TGM 

Xã Đoài, ngày 26 tháng 10 năm 201 7 


THÔNG BÁO 

V/v: Truyền chức Linh mục cho 4 Phó tế khóa XI 


Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sỹ, quý Chủng sinh và toàn thể cộng đồng Dân 
Chúa Giáo phận Vinh 

Kính thưa quỷ Cha và quý Ông Bà Anh Chị Em, 

Vào lúc 08h00’ thứ Sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017 (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam), tại Nhà thờ giáo xứ Văn Hạnh (Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh), Đức cha 
Phao lô, Giám mục Giáo phận sẽ truyền chức Linh mục cho các Phó tế có tên dưới đây: 


TT 

Tên Thánh & Tên Ho 

• 

Tên 

Ngày Sinh 

Nguyên Quán 

1 

Phó tế Martinô Nguyễn Văn 

Bé 

15/10/1981 

Gx. Văn Hạnh, Hà Tĩnh 

2 

Phó tế Giuse Nguyễn Văn 

Dũng 

25/12/1980 

Gx. Hội Yên, Nghệ An 

3 

Phó tế Antôn Tô Quang 

Hùng 

10/06/1983 

Gx Kẻ Mui, Hà Tĩnh 

4 

Phó tế G.B. Cao Xuân 

Trường 

27/03/1974 

Gx. Tràng Lưu, Hà Tĩnh 


Vậy, Văn Phòng Tòa Giám Mục vui mừng thông báo và trân trọng kính mời quý Cha, 
quý Tu sỹ, quý Chủng sinh và quý Ông Bà Anh Chị Em về hiệp dâng Thánh lễ cầu 
nguyện cho các tiến chức được trở nên những linh mục thánh thiện, trung thành phụng sự 
Chúa và nhiệt thành phục vụ Giáo Hội. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, nguyện xin Thiên 
Chúa ban dồi dào ơn lành trên quý Cha và toàn thể mọi người. 

Hiệp thông trong Chúa Kitô, 


T/M. VĂN PHÒNG TGM GIÁO PHẬN VINH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 



* Xin quý Cha mang Lễ Phục Đỏ 














